Sau những thông tin về tại nạn đáng tiếc do sử dụng bếp gas gây ra, nhiều gia đình 
đã quyết định chuyển đổi công cụ nấu nuóng từ bếp gas sang bếp từ để đảm bảo an 
toàn, tiết kiệm. Tuy nhiên bếp điện từ loại nào tốt thì không phải ai cũng biết. Sau 
đây Bếp 68 sẽ tư vấn bếp điện từ loại nào tốt giúp bạn đọc cũng nhu nguòi tiêu 
dùng có thể đua ra quyết định lựa chọn sản phẩm bếp từ tốt cho gia đình. 



Trên thị trường bếp từ chính hãng hiện nay rất đa dạng và phong phú từ kiểu 
dáng đến giá thành, được chia làm 3 loại: 

• Bếp từ nhập khẩu nguyên chiếc Châu Âu: Chefs, Bosch, TecnoHome, Cata,...Các 
sản phẩm này có chất lượng rất tốt. Được trang bị linh kiện cao cấp, sản xuất theo 
tiêu chuẩn và công nghệ hiện đại. Đặc biệt, một số model cao cấp (Eh-Dih888, 
890,...) của Chefs có ứng dụng công nghệ Inverter tiết kiệm, hầm ở 3 mức nhiệt độ, 
booster 3700W ... vượt trội mang lại nhiều tiện ích cho người dùng. Là dòng bếp 
nhập khẩu nguyên chiếc chất lượng cao nên giá thành các sản phẩm nhập khẩu Châu 
Âu thường rất cao. 

• Bếp từ lắp ráp tại nước thứ 3 : tiêu biểu có một số hãng như Giovani, Faster, Arber,... 
Các sản phẩm bếp từ lắp ráp tại nước thứ 3 thường được trang bị linh kiện nhập khẩu 
chính hãng, sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu nên chất lượng và độ bền không hề 
thua kém các sản phẩm bếp nhập khẩu nguyên chiếc Châu Ầu. Giá thành của những 
sản phẩm này không cao bằng các sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc từ Châu Ầu, 
nhưng cũng có sự dao động giá khác nhau ở các hãng khác nhau. 

• Bếp từ lắp ráp trong nước: Một sổ hãng có sản phẩm bếp từ lắp ráp trong nước như: 
bếp từ Chefs (EH-DIH333, 321,..), Koenic, Taka,... Các sản phẩm này sử dụng linh 
kiện nhập khẩu. Tuy không nhiều tính năng vượt trội như dòng bếp cao cấp, nhưng 
các tính năng hiện đại đều được trang bị đầy đủ: khóa an toàn, tự nhận diện đáy nồi, 
tự tắt bếp khi không có nồi, booster,...và có độ bền rất cao. Thiết kế dành riêng cho 
thị trường Việt Nam nên bếp phù họp hoạt động trong môi trường khí hậu nóng ẩm 
một cách an toàn. Các sản phẩm này có giá thành khá phải chăng, phù họp với mức 
thu nhập bình quân của đa số các gia đình Việt. 


Trong việc tìm hiểu bếp từ loại nào tốt, người mua còn chú ý đến thiết kế và 
sổ lượng vùng nấu sao cho phù họp. Có rất nhiều model đa dạng cho người dùng lựa 
chọn: bếp đon, bếp đôi, bếp ba ( hình chữ nhật cho những không gian bếp rộng, hình 
vuông cho những gia đình có không gian nhỏ gọn), bếp bốn vùng nấu. 

Nếu gia đình ít người và nhu cầu nấu nướng không nhiều, bạn có thể chọn mua các 
sản phẩm bếp từ đôi. Nếu gia đình đông người, không gian bếp rộng và nhu cầu tần 
suất nấu nướng cao thì bạn những chiếc bếp ba- bổn vùng nấu sẽ là sự lựa chọn hoàn 
hảo nhất. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc và tìm hiểu kỹ để lựa chọn 


được chiếc bếp thỏa mãn được nhu cầu dùng và điều kiện kinh tế cho phép để là 
người nội trợ thông minh. 


Với những thông tin trên đây, chúng tôi mong rằng bạn đọc đã có thể có câu trả 
lời cho riêng ình về thắc mắc “ bếp điện từ loại nào tốt?” rồi phải không ạ? Để được 
tư vấn, trải nghiệm với sản phẩm và sở hữu sản phẩm bếp từ mà mình quan tâm, quý 
khách hãy đến các showroom Thế giới bếp nhập khẩu Bếp 68 hoặc truy cập website: 
www.bep68.vn . Bếp 68 luôn nồ lực phát triển vì niềm tin và quyền lợi của quý khách 
hàng. 

Địa chỉ lên hệ: 

Showroom Hà Nội: 256 Khâm Thiên- Đống Đa- HN 
Hotline: 0966.232.626 

Showroom Hải Phòng: 292B Tô Hiệu- Lê Chân- HP 
Hotline: 0984.888.979 

Showroom TPHCM: 16 Hoàng Văn Thụ - P9 - Quận Phú Nhuận - TPHCM 
Hotline: 0968992528 -0966232626 


Clỉck xem ngay những mẫu bếp điện từ mới nhất 


Nguồn: bep68.vn 


